Lợi ích mang lại khi lắp đặt Home Camera 

Viettel cho khách hàng 2 
Lợi ích lắp đặt camera gia đình Viettel Có rất nhiều lợi ích khi lắp đặt Camera gia 
đình Viettel. Tuy nhiên, để tạo điều kiện giám sát trực quan, thuận tiện cho khách 
hàng, chúng tôi sẽ sử dụng camera giám sát để phân chia lợi ích hộ gia đình, tiểu 
thương và nhà máy, xí nghiệp, cụ thể như sau: Thích hợp ở gia đình, kinh doanh nhỏ 
Camera có chức năng giám sát và chống trộm hiệu quả. Đặc biệt với những gia đình 
có người già hoặc trẻ em thì việc lắp camera là vô cùng cần thiết. Với chức năng 
đàm thoại 2 chiều của Home Camera Viettel, bạn có thê theo đõi, nhắc nhở trẻ nhỏ 
hay theo dõi tình trạng sức khỏe của người lớn tuổi. Camera cũng mang lại rất nhiều 
lợi ích cho các doanh nghiệp nhỏ. Sản phẩm này giúp chủ doanh nghiệp giám sát 
cửa hàng, nhà hảng.... Thông qua camera, bạn có thê giám sát việc ra vào của khách, 
tiến độ làm việc của nhân viên, vấn nạn trộm cắp và nhiều biến có, rủi ro khác. cho 
các nhà máy và doanh nghiệp 


"` 


telecorn 
Đối với doanh nghiệp, Camera Viettel Home là thiết bị cần thiết để giám sát hoạt 
động của toàn bộ nhân viên. Camera giúp giám sát hệ thống máy móc và nhân 
viên của nhà máy. Đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp khẩn cấp. 
Đảm bảo an toàn và tránh thất thoát, mất mát không đáng có. Lắp đặt camera 


Viettel còn rất hữu ích cho việc quản lý tài sản công ty và nhân viên. Hành vi trộm 
cắp tài sản của công ty, doanh nghiệp sẽ dễ dàng bị phát hiện hơn nhờ hệ thống 
camera giám sát. Hơn nữa, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, lãnh đạo công 
ty có thể giám sát hàng trăm nhân viên một cách dễ dàng và thuận tiện. Vì sao 
khách hàng lắp đặt camera Viettel tại nhà? Giữa hàng ngàn thương hiệu và sản 
phẩm camera trên thị trường, điều gì khiến dòng sản phẩm Home Camera của 
Viettel nổi bật và có số lượng lắp đặt lớn nhất trong thời gian qua?Dưới đây là 
một số lý do cơ bản tại sao bạn nên chọn lắp đặt camera Viettel: 

- Lắp đặt camera Viettel chính hãng 100%: Chúng tôi cam kết sử dụng sản phẩm 
chính hãng 100%, độ bền cao, hoạt động ôn định. Nói không với hàng kém chất 
lượng, hàng nhái trên thị trường. Ngôi trường - Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp 
tay nghề cao: hỗ trợ lắp đặt chuyên nghiệp bắt cứ lúc nào để đảm bảo trải nghiệm 
tốt nhất cho người tiêu dùng. - Quy trình lắp đặt camera khoa học, chính xác, 
nhanh chóng: Chúng tôi sẽ lắp đặt camera Viettel trong vòng 48h kê từ khi quý 
khách đặt hàng. Đảm bảo tiễn hành đúng tiến độ, không ảnh hưởng đến công việc 
và sinh hoạt hàng ngày. cuộc sống hàng ngày của gia đình bạn - Chi phí lắp đặt 
phải chăng, phủ hợp với nhiều đối tượng khách hàng: Giá thành sản phẩm Camera 
360 trong nhà và ngoài trời rất cạnh tranh nên được đánh giá là sản phẩm “bình 
dân” được khách hàng và các gia đình trên cả nước ưa chuộng 

- Tư vẫn lắp đặt miễn phí: Tổng đài hoạt động 24/7 hỗ trợ và giải đáp kịp thời mọi 
thắc mắc của khách hàng một cách chỉ tiết và tận tình nhất. - Bảo hành toàn bộ 
sản phẩm: Các thiết bị Camera Viettel Home được bảo hành 12 tháng kế từ ngày 
đặt hàng - Hỗ trợ miễn phí các sự cô về camera trong thời gian bảo hành: Trong 
quá trình sử dụng, chúng tôi sẽ thực hiện ngay việc bảo trì, sửa chữa định kỳ theo 
yêu cầu của khách hàng. Hiện tại Camera Viettel Home có 2 dòng sản phẩm ưu 
việt gồm: Camera 360 độ trong nhà và camera ngoài trời. Giá bán lẻ đã bao gồm 
VAT cụ thể cho từng sản phẩm như sau: Đặc biệt, đối với khách hàng sử dụng 
internet cáp quang Viettel, nếu khách hàng đăng ký sử dụng gói lưu trữ đám mây, 
giá thiết bị camera chỉ còn 720.000đ/chiếc đối với camera trong nhà và 
1.000.000đ/chiếc đối với camera ngoài trời Với những lợi ích lắp đặt Camera 
Viettel Home mà chúng tôi nêu trên mong muốn giúp khách hàng yên tâm hơn 
khi lựa chọn thiết bị này để đồng hành cùng gia đình 

Xem chỉ tiết tại: 


https://vIettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/lap-dat-home-camera-v1ettel-manø-lai-nhunø- 


loi-ich-gi-cho-khach-hang/19116500 


